Những người kiên tạo không gian và văn hóa khoa học Phenikaa 


Iof3 


Kinh (ẽ 
và Iư báo 


® niĩne ._ 
CƠ QUAN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 





Những người kiến tạo không gian và văn hóa khoa học 
Phenikaa 

08:02 | 06/06/2021 

- Bảng xếp hạng Nature Index 2021 của Việt Nam (sử dụng dữ liệu năm 2020, tính từ ngày 1-1-2020 tới 31-12-2020) 


đã vinh danh trường Đại học Phenikaa ở vị trí dẫn đầu với hai chỉ số Article Count (AC) và Fractional Count (FC) lần 
lượt là 10 và 6.76. 


§T-11016-1141e[-).44144J42I018151-100: 





2021 tables: Instituflons 





Table criteria 
Region/country Sector Subject/journals 
Vietnam * All * AII * 
The 2021 tables are based on Nature Index data from 1 January 2020 to 31 December 2020. Redquest a badge 3% 
[Š Export CSV 
0/2409 10) 
adjusted 
Share 
VALb °/2IYẢU 
VÔ) 
1 _Phenikaa University, Vietnam 1.48 6.76 10 339.5% + 
2 ` Vietnam National University - Ho Chỉ Minh City (VNU-HCM), Vietnam 1.16 5.21 12 332.3% 
3 _ Ton Duc Thang Ủniversity (TDTU), Vietnam 0.16 2.79 9 1,559.3% 
4 _ Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), Vietnam 3.44 2.52 33 -29.3% $ 
5 Vietnam National University, Hanoi (VNU), Vietnam 1 1.22 8 -21.6% $ 
6 International Centre for Interdisciplinary Science and Education (ICISE), Vietnam 1.28 0.79 6 -40.4% $ 
7 __ Quy Nhon ỦUniversity (QNU), Vietnam 0.07 0.75 1 912.5% 
7  Thuyloi University (TLU), Vietnam = 0.75 1 N/A 
8 National University of Civil Engineering (NUCE), Vietnam — 0.63 Z2 NA 
9 Duy Tan Ủniversity (DTU), Vietnam 3.09 0.59 12 -81.5% $ 
10 Natfional Institute of Infecfious and Tropical Diseases (NIITD), Vietnam 0.29 0.45 5 50.3% 
10 Hospital for Tropical Diseases, Vietnam 0.41 0.45 ) 5.0% + 


Hình 1: Top 10 các cơ sở nghiên cứu Việt Nam theo CSDL Nature Index năm 2021 (Dữ liệu lấy từ CSDL Publons ngày 
3/6/2021). 


Trong đầu năm 2021, dù hệ thống mới chỉ nhích 1 tháng (giai đoạn 1/2/2020 đến 31/1/2021) nhưng nỗ lực của các nhà 
khoa học đã giúp Trường Đại học Phenikaa tiếp tục vị trí dẫn đầu với chỉ số AC là 12, và FC là 7.89. 


Bên cạnh bảng xếp hạng Nature Index, Trường Đại học Phenikaa cũng liên tục nằm trong các bảng xếp hạng đại học uy 
tín khác như Times Higher Education Impact Rankings, hay top 25% cơ sở nghiên cứu kinh tế tại Việt Nam (xếp hạng 4) 
theo IDEAS/RePEc. 


Kiểm tra nhanh trên cơ sở dữ liệu Publons, có tổng cộng 77 nhà nghiên cứu đóng góp 1,930 công bố khoa học trong Web 
of Science Core Collection. Tập trung vào nhóm các nhà nghiên cứu có nhiều công trình nhất, chúng ta có thể thấy ngay 
cả Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng góp mặt trong top 10 các nhà nghiên cứu theo số công bố trong 
Web of Science Core Collection. GS.TS. Phạm Thành Huy đã đóng góp 81 công bố khoa học [1-3], còn GS. TS. Nguyễn 
Văn Hiếu dẫn đầu với 131 công bố [4-6]. 


Mặc dù chính thức hiện diện từ cuối năm 2018, Trường Đại học Phenikaa đã nhanh chóng xây dựng một không gian 
khoa học giàu năng lượng và sáng tạo. Vai trò xây dựng không gian văn hóa khoa học của những người quản lý là cực kỳ 
quan trọng [7]. 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_ articlef&xi=l7112 


0/12/2021, 2:16 PM 


Những người kiên tạo không gian và văn hóa khoa học Phenikaa 


2of3 





“publ 
để gel ,44:Ä°902 
pu 0001...) LÁT, LQQOQgg.Ạ\ 1111112. keo 
Home ' Researchers 
Web of Science Core Collection only Last 12 months Highly Cited Researchers Peer review award winners 
#  RESEARCHERS INSTITUTION # PUBLICATIONS Y # VERIFIED # VERIFIED 
REVIEWS EDITOR 
RECORDS 
1 Kả Nguyen Van Hieu Phenikaa University 131 84 
2 ớt Var-Duong Dao © Phenikaa University 102 307 13 
3 về-, Quan-Hoang Vuong © Phenikaa University 101 164 55 
_—=- 
4 «| Viet-Thanh Pham Phenikaa University 90 198 
5 @ Huy T Pham Phenikaa University 81 5 
` 
6 ÂN Duc-Tan Tran Phenikaa University 57 53 
7 RD Raja Das Phenikaa University 56 
= : : š 
8 =ñ Tran Quang Huy Phenikaa University 56 52 
9 3 HuuTung Nguyen Phenikaa University 46 9 
10 “a4 Phung Van Dong Phenikaa University 45 


Hình 2: Top 10 các nhà nghiên cứu khoa học của trường Đại học Phenikaa, tính theo số công bố trong Web of Science 
Core Collection (Dữ liệu lấy từ CSDL Publons ngày 3/6/2021). 


Hầu hết các nhà nghiên cứu đều thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên. Chỉ có nhà nghiên cứu Vương Quân Hoàng (Giám đốc 
Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR) là đại diện cho lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Được biết, kể từ năm 
2017, khi trường Đại học Phenikaa vẫn còn mang tên Thành Tây, ông đã chủ trì hai chương trình nghiên cứu về đề tài y-xã 
hội và năng suất khoa học của các nhà KHXHNV Việt Nam với nhiều công trình đặc biệt [8,9]. 


Bên cạnh các công trình nghiên cứu cơ bản, nhà nghiên cứu Vương Quân Hoàng còn đóng góp các bài viết đặc biệt trên 
các tạp chí Nature và Nature Human Behaviour thể hiện quan điểm về phát triển khoa học như giá trị của nghiên cứu 
khoa học [10], giá trị của công bố khoa học [11], và việc rút bài khoa học [12]. 


Bên cạnh những nhà nghiên cứu kỳ cựu, không gian văn hóa khoa học Phenikaa cũng được các nhà nghiên cứu trẻ bồi 
đắp. TS. Đào Văn Dương [13] và TS. Phạm Việt Thành [14| đầu từng lọt vào top 100000 nhà khoa học được trích dẫn 
nhiều nhất thế giới. PGS.TS. Phùng Văn Đồng, giải thưởng Tạ Quang Bửu trẻ năm 2016, hiện đang là trưởng nhóm nghiên 
cứu mạnh Vật lý năng lượng cao và vũ trụ học (High Energy Physics and Cosmology—HEPC) của trường [15]. Còn 
PGS.TS Nguyễn Hữu Tùng đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển thuốc từ các loài cây thảo dược tại Việt Nam [16]. 


References 


[i] Van Hieu, N., Thuy, L. T. B., & Chien, N. D. (2008). Highly sensitive thin film NH3 gas sensor operating at room 
temperature based on SnO2/MWCNTS composite, Sensors and Actuators B: Chemical, 129(2), 388-895. 


[2] Khoang, N. D., Van Duy, N., Hoa, N. D., & Van Hieu, N. (2012). Design of SnO2/ZnO hierarchical nanostructures for 
enhanced ethanol gas-sensing performance, Sensors and Actuators B: Chemical, 174, 594-601. 


[3] Khoang, N. D., Van Duy, N., Hoa, N. D., & Van Hieu, N. (2012). Design of SnO2/ZnO hierarchical nanostructures for 
enhanced ethanol gas-sensing performance, Sensors and Actuators B: Chemical, 174, 594-601. 


[4| Le, A. T., Tam, P.D., Huy, P. T., Huy, T. Q., Van Hieu, N., Kudrinskiy, A. A., & Krutyakoy, Y. A. (2010). Synthesis of oleic acid- 
stabilized silver nanoparticles and analysis of their antibacterial activity, Materials Science and Engineering: C, 30(6), 
910-916. 


[5] Le, A. T., Huy, P. T., Tam, P.D., Huy, T. Q., Cam, P. D., Kudrinskiy, A. A., & Krutyakoy, Y. A. (2010). Green synthesis of finely- 
dispersed highly bactericidal silver nanoparticles via modified Tollens technique, Current Applied Physics, 10(3), 910-916. 


I6] Van Duy, N., Van Hieu, N., Huy, PT, Chien, N. D., Thamilselvan, M., & Yi, J. (2008). Mixed SnO2/TiO2 included with 
carbon nanotubes for gas-sensing application, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 41(2), 258-263. 


[7] Vuong, Q. H., et al. (2021). Assessing the ideological homogeneity in entrepreneurial finance research by highly cited 
publications, Humanities and Social Sciences Communications, 8, 110. 


[ð] Vuong, Q. H. (2017). Survey data on Vietnamese propensity to attend periodic general health examinations, Scientific 
Data, 4, 170-142. 


[9] Vuong, Q. H., et al. (2018). An open database of productivity in Vietnam social sciences and humanities for public 
use, Scientific Data, 5, 180188. 


[10] Vuong, Q. H. (2018). The (ir)rational consideration of the cost of science in transition economies, Nature Human 
Behaviour, 2(1), 5. 


[11 Vuong, Q. H. (2019). Breaking barriers in publishing demands a proactive attitude, Nature Human Behaviour, 3(10), 
1054. 


[12] Vuong, Q. H. (2020). Reform retractions to make them more transparent, Nafure, 582(7811), 149. 


[13 Dao, V. D., & Choi, H. S. (2018). Carbon-based sunlight absorbers in solar-driven steam generation devices, Global 
Challenges, 2(2), 1700094. 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_ articlef&xi=l7112 


0/12/2021, 2:16 PM 


Những người kiên tạo không gian và văn hóa khoa học Phenikaa 


3 of3 


[14| Pham, V. T., Volos, C., Jafari, S., & Kapitaniak, T. (2017). Coexistence of hidden chaotic attractors in a novel no- 
equilibrium system, Nonlinear Dynamics, 87(3), 2001-2010. 


[15] Dong, P. V, Tham, T. D., & Hung, H. T. (2013). 3-3-1-1 model for dark matter, Physical Review D, 87(11), 115003. 


[16] Song, S. B., Tung, N. H., Quang, T. H., Ngan, N. T. T., Kim, K. E., & Kim, Y. H. (2012). Inhibition of TNF-a-mediated NF-kB 
transcriptional activity in HepG2 cells by dammarane-type saponins from Panax ginseng leaves, Journal of Ginseng 
Research, 36(2), 146. 


Nguyễn Thanh Thanh Huyền 


URL: https://kinhtevadubao.vn/nhung-nguoi-kien-tao-khong-gian-va-van-hoa-khoa-hoc-phenikaa-1 Z112.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_ articlef&xi=l7112 


0/12/2021, 2:16 PM 


